6/22/22, 10:29 AM Đạo Tín — Wikipedia tiếng Việt 


se « "j \WIKIPEDLA 


Bách khoa toàn thư mở 


Lá 
Đạo Tin 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 
Đại sư Đạo Tín (zh. dàoxìn ìðä{Ê, ja. dõshin), s8o-651, là Thiê`n sư Trung Quô “e, Tổ thứ tư của Thiê `n tông. Sư là đệ tử tâm truyê `n của Tam tô 
Tăng Xán. Sư có hai đệ tử nô ˆ¡ pháp là Đại sư Hoă ng Nhãn, kê“ thừa tô vị Ngũ Tổ và Thiê n sư Pháp Dung, người sáng lập Ngưu Đâ `u Tông nổi 
tiê ng trong lịch sử Thiê n Tông Trung Quô c. Dưới sự giáo hòa của sư, Thiê n Tông bã t đầ u được biê t đề n rộng rãi và dầ n dâ n thịnh hành. 
Sư có đề lại tác phâm Bô -tát Giới Pháp được lưu hành rộng rãi trong thiê n lâm và quyên Nhập Đạo An Tâm Yê u Phương Tiện Pháp Môn. 


Cơ duyên 


Sư thuộc họ Tư Mã, Dòng họ lâu đời ở Hà Nội, Trung Quô“c, sau gia đình sư đời đê“n huyện Quảng Tê“, Kỳ Châu. Lúc sư sinh đã đị thường. Từ bé 
sư đã đọc Kinh và ưa chuộng các môn học giải thoát của Phật giáo, như là đã có duyên từ trước. 


Sau đó sư xuâˆt gia và đê“n thời Tùy, niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 12, Nhâm Tý, lúc mới 14 tuổi, sư đê“n lễ Tổ Tăng Xán nói: " Nguyện Hòa 
thượng từ bi ban cho con pháp môn cởi mở". Tổ hỏi: "Ai trói buộc ông?". Sư nói: "Chẳng ai buộc cả". Tô nói: "Vậy cớ gì phải cởi mở". Sư nghe vậy 
li n đại ngộ. 
Sau đó, ở lại theo hâ`u cận Tổ trong o năm, rô `i thọ giới tại Cát Châu. Sư râ ˆt tận tâm hâ `u hạ thâ `y, Tổ thường nêu lẽ huyê `n vi ra hỏi sư để kiếm 
tra xem đã triệt ngộ chưa, rô I1truyê n y cà sa và pháp, sau đó đọc kệ: 

Phiên âm: 

Hoa chủng tuy nhân địa 

Tùng địa chủng hoa sinh 

Nhược vô nhân hạ chủng 

Hoa địa tận vô sinh. 

Tạm dịch: 


Giô “ng hoa tuụ nhờ đâ Ít 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đạo_ Tín 1/3 


6/22/22, 10:29 AM Đạo Tín — Wikipedia tiếng Việt 


Từ đâ 't, giô ng hoa sinh 
Nê “u người không gieo giô ng 


Hoa đâ 't thảu không sinh. 


Rô ¡ Tổ căn dặn: " Xưa, Khả Đại Sư truyê`n Pháp cho ta, sau đó đê“n Nghiệp Đô hành hóa 3o năm mới tịch. Nay ta được ông thì còn nâˆn ná lại 
đây chi nữa? ”. 


Hoãng pháp 
Sau khi kê“ thừa Tổ vị, sư chuyên tâm tọa Thiê `n không nă `m ngủ hay ngã lưng xuô ng chiê“u trong 6o năm. 


Thời nhà Tùy, niên hiệu Đại Nghiệp, năm thứ mười ba, Sư cùng các môn đệ đi đê^n Cát Châu, gặp lúc bọn giặc vây thành đê“n 7O ngày vẫn chưa 
giải vây được, muôn dân trong thành sợ hãi. Sư thương tình dạy họ niệm Ma-ha Bát-nhã. Bên ngoài, bọn giặc nhìn lên bờ thành thâ y như có thâ n 
binh xuâ t hiện. Bọn giặc bảo nhau: "Bên trong thành chă ec có dị nhân, không thê công phá càn bừa được ". Rô 1 chúng bỏ đi. 


Đời Đường niên hiệu Vũ Đức, năm Giáp Thân, sư trở lại Kỳ Xuân, trụ tại núi Phả Đâ `u, người đê“n thọ học râ“t đông. Từ đây Thiê`n tông bă“t 
đâ `u tiê“n lên giai đoạn mới, tăng sĩ không còn nay đây mai đó khâ“t thực mà tu học định cư tại các thiê`n viện. Ngoài ra, việc nghiên cứu học hỏi 
kinh sách không còn giữ giá trị tuyệt đô“¡i nữa mà thay vào đó là sự ứng dụng. Thực hành Phật pháp được coi trọng hơn hê“t và đó cũng là một 
trong những đặc điểm cơ bản đưa Thiê `n tông lên cao trong đời nhà Đường. 


Một hôm, sư nói cùng đô` chúng:" Thời Vũ Đức, ta du ngoạn đêˆn Lư Sơn, leo lên đê“n chóp đỉnh, nhìn qua núi Phá Đâ `u, thâˆy mây să “c tía như 
cái lộng che, bên dưới có khí tră' ng, quyện quanh qua sáu luô ng. Các ông có biê' t là gì không?". Chúng đê u im lặng, có môn đệ Hoă ng Nhẫn 
nói: " Há có phải sau này Hòa thượng sẽ nảy sinh một chi Phật pháp đó không?” Sư nói: "Đúng”. 


Vào thời Trinh Quán, năm Quý Mão, vua Đường Thái Tông mộ đạo vị của sư, muôn chiêm ngưỡng phong thái nên xuô ng chiê“u triệu vê` kinh. 
Sư dâng thư từ chô ˆi, trước sau 3 lâ`n đê `u lâ“y cớ đau ôˆm không đi. Lâ `n thứ tư, vua lệnh sứ giả, nói: "Nê“u mời không được, hãy mang thủ câ“p 
vê ` đây". Sứ giả lên núi đọc chỉ dụ. Sư liê`n ngửa cô chờ chém, thâ `n să“c vẫn an nhiên. Sứ giả lâ“y làm kinh dị, trở vê ` tâu lại, vua nghe càng thêm 
hâm mộ, bèn gửi vải quý cúng đường và châ ˆp nhận cho sư ở lại núi. 


Đê ˆn đời Vua Đường Cao Tông, niên hiệu Vĩnh Huy, ngày 4 tháng o. Sư bỗng dặn đò môn nhân ră `ng: "Hê“t thảy các pháp đê `u là giải thoát. Các 


ông đê`u phải tự hộ niệm, truyê `n bá đời sau". Nói xong, sư ngô ¡ yên thị tịch, thọ 72 tuổi, tháp lập ngay tại núi Phá Đâ `u. Vua Đường Đại Tông 
să c hiệu là Đại Y Thiê n sư, tháp hiệu Từ Vân. 


Sách tham khảo 


hftps://vi.wikipedia.org/wiki/Đạo_ Tín 2/3 


6/22/22, 10:29 AM Đạo Tín — Wikipedia tiếng Việt 
=.Fo Guang Ta-tz'u-tien f6. Fo Guang Ta-tzu-tien pien-hsiu wei-yuan-hui {3k#£ä#ml#£Z=NÑÄft. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 
1988. (Phật Quang Đại Từ điên. Phật Quang Đại Từ điên biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.) 
" Das Lexikon der Östlichen Weisheifslehren, Bern 1986. 
„ Thích Thanh Từ: Thiên sư Trung Hoa I-III. TP. HCM 1990, 1995. 


m Dumoulin, Heinrich: 
Geschichte des Zen-Buddhismus l. Indien und China, Bern & Mũnchen 1985. 
Bảng các chữ viết tắt 
bo.: Bod skad x-z=-, tiếng Tây Tạng | ja.: H488 tiếng Nhật | ko.: #†~:0|, tiếng Triều Tiên | 
pi.: Pãli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit tit@d1l, tiếng Phạn | zh.: ft chữ Hán 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đạo _ Tín&oldid=67503939” 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đạo_ Tín 


3/3 


